cơ HỘI VIỆC LÀM Tư VẤN HIỆN NAY! 

1. Cơ hội xin việc làm tư vấn hiện nay 

Tư vấn hiện được coi là một trong những công việc hấp dẫn nhất đối với giới trẻ 
văn phòng cũng như chị em do thu nhập hấp dẫn và mức độ năng động mà công 
việc này đem lại. Tốc độ phát triển của xã hội Việt Nam trong những năm gần đây 
đang tăng trưởng theo chiều hướng rất nhanh. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thoát 
khỏi tình trạng thất nghiệp gia tăng. 

2. Những thông tin tổng quan về việc làm tư vấn 

2.1. Việc làm tư vấn là gì? 

Tư vấn là một lĩnh vực dịch vụ không có định nghĩa cố định. Thuật ngữ 
"Consulting" có thể có một số ý nghĩa, nhưng tóm lại nó chính là việc đưa ra những 
lời khuyên về một nghiệp vụ nào đó. Một công ty tư vấn "sẽ tư vấn" cho một 
doanh nghiệp giống như cách một người đưa ra lời khuyên cho bạn bè hoặc thành 
viên gia đình của chính mình lúc cần thiết hoặc cấp bách. 

2.2. Nhũng kỹ năng cần có của một nhân viên tư vấn 

2.2.1. Tạo dựng mối quan hệ tốt vói các khách hàng tiềm năng 

Tìm kiếm khách hàng trung thành là cầu nối cho chính bạn và những người khác. 
Bạn phải có một sự hiểu biết sâu sắc để tạo dựng niềm tin cho khách hàng của 
chính mình. Neu bạn có địa chỉ cụ thế đế chứng minh những gì bạn đang nói thì 
hãy đưa ra cho khách hàng để họ có thể tự liên lạc cũng như kiểm chứng. 

2.2.2. Nên biết cách chọn lĩnh vực để tư vấn 

Bạn là một người giao tiếp tốt, nhưng trước khi quyết định tư vấn, bạn cần xác 
định tham vọng và chuyên môn của mình. Khi bạn đã xác định được lĩnh vực của 
mình chính xác, cụ thể thì việc làm tư vấn của chính bạn sẽ dễ dàng và sâu sắc hơn 
rất nhiều, theo đó bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trước những lòi 
khuyên của chính mình. 

2.2.3. Xây dựng niềm tin 

Người tiêu dùng luôn muốn nhận được lời khuyên xứng đáng với số tiền mà họ bỏ 
ra. Vì vậy, bạn cần phải chịu trách nhiệm cho những lời mà mình muốn nói. Cách 
nhanh nhất và an toàn nhất đế mang lại niềm tin cho nghề tư vấn chính là đi tiên 



phong đồng thời công bố rộng rãi những chiến dịch mà mình đã tư vấn ở những 
trang quảng cáo hay ở bất kỳ địa chỉ nào mà khách hàng có thể kiểm chứng được. 

3. Những vị trí việc làm tư vấn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay 

3.1. Việc làm kỹ sư tư vấn giám sát cầu đường 

Tư vấn giám sát cầu đường là một chuyên gia có trình độ chuyên môn và được 
giám sát, đại diện cho các nhà đầu tư giám sát chất lượng công việc xây dựng. Trên 
công trường xây dựng, tư vấn giám sát chủ yếu chịu trách nhiệm về chất lượng 
công việc và tất nhiên, tiếng nói của những người làm vị trí này rất có trọng lượng, 
đôi khi thậm chí là chuấn mực trong một số công việc cho nhà thầu, có thế thấy vị 
trí tư vấn giám sát là một trong những vị trí cực kỳ quan trọng và cần thiết. 

3.2. Việc làm nhân viên tư vấn môi trường 

Tư vấn môi trường là một công việc "trung gian" giữa nhà đầu tư và co quan nhà 
nước. Do đó nếu làm ở vị trí công việc này thì bạn sẽ chịu áp lực từ chủ sở hữu và 
chính phủ. Điều này sẽ bắt đầu khi chủ thầu tiến hành xây dựng và phát triển dự 
án. Trong quá trình chuẩn bị dự án, sẽ có hoạt động đánh giá tác động của môi 
trường. Đây là một điều kiện để dự án được phép bước vào quá trình xây dựng. 

3.3. Việc làm chuyên viên tư vấn tâm lý 

Tư vấn tâm lý là một quá trình tưung tác giữa tư vấn viên và khách hàng, trong đó 
tư vấn viên là người giúp khách hàng nhìn nhận vấn đề, khám phá tiềm năng của 
chính mình đồng thời có thế giải quyết tốt vấn đề mà mình đang gặp phải. 

»> Xem thêm chi tiết tại: https://timviec365.vn/viec-lam-tu-van-c29v0 

#tìm_việc_làm 

#tìm_việc_làm_thêm 

#tìm_việc_nhanh 

#timvieclam365 

#timviec365vn 

#tìm_việc_làm_của_timviec365vn 



